= r2 A ` 
Linh Bảo: chân dung và 
m2 r2 
tiều sử 
Linh Bảo 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Linh Bảo: chân dung và tiểu sử 


Linh Bảo 


Linh Bảo: chân dung và tiểu sử 


Tên họ: Võ thị Diệu Viên 

Bút hiệu: Linh Bảo 

Sinh nhật: 14 tháng 4, 1926 

Sinh Quán: Huế, Việt Nam 

Sở thích: Văn chương, Hội họa, Âm nhạc, Thể dục, 

Computer, may vá, làm vườn. 

Sinh hoạt các nơi: Việt Nam, Nam Kinh, Thượng Hải, Quảng 

Châu, Hongkong, Anh, Pháp, Mỹ. 

Việc làm: -Nhân viên Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Hongkong, 
-Day Việt ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, Monterey, 

CA USA 

Gia Đình: Hai con gái, 3 cháu ngoại 

Sách Xuất Bản, Năm, Nhà xuất bản 

- Gió Bấc, 1953, Đời Nay 

- Chiếc áo nhung lam 1953 

- Tầu ngựa cũ, 1961, Giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc 

1962 

- Những đêm mưa, 1961 

- Con Chồn tinh quái, 1967, Ngày Mới 

- Những Cánh Diều, 1971, Trí Đăng 

- Mây Tần, 1981, Việt Nam Hải Ngoại 

Chú thích: 

* Tiểu sử trên đây do nhà văn Linh Bảo cung cấp cho Đặc 


Trưng. 
* Nhà văn Linh Bảo là chị của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: dactrung.com 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 24 tháng 3 năm 2004 


